PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVADA 


HÀNG RÀO GIAI CÁP 


(Do theo THƯỢNG ĐỈNH KINH — АССАММА SUTTA) 


Bhikkhu Naga Maha Thera - Ту khưu Вии Chon 


DI. 1961 — PI.2505 


MỤC LỤC 


Toi Nói Dana sms usa as susu mH u 
І. Nguyên Nhân Đức Phật Giải Về Hàng Rào Giai Cấp Của Xã Hội..... 
П. Nguyên Nhân Phát Sanh Lên Bốn Dòng (Hàng Rào Giai Cấp)......... 


Lời Nói Đầu 

Hiện nay khắp nơi trên mặt địa cầu nhiều chủ nghĩa, tôn 
phái thường hay bình luận đến vấn đề “Từ đâu mà nảy sinh 
ra hàng rào giai cấp của xã hội”. Mỗi chủ nghĩa, mỗi lý 
thuyết đều có quan niệm khác nhau. Nhưng rốt cuộc không 
có lý thuyết nào làm cho được thỏa mãn tính hiếu kỳ của loài 
người. 

Bởi vì còn đầy vô minh bao bọc, những việc kế cận bên 
ta, nơi thân thể ta mà còn không hay biết, hà tất lại tìm tòi 
muốn thấu rõ những sự việc sơ khai xa xăm của vũ trụ. Muốn 
biết được một cách thật tế và chu đáo thì họa may ra có 
những bậc đã vượt màn vô minh, không còn phiền não, hoàn 
toàn sáng suốt biết rõ thật tướng của vũ trụ từ mới cầu sanh 
thì mới có thể chỉ dẫn cho chúng ta hiểu biết một cách rõ rệt. 
Theo Phật giáo thì hàng rào giai cấp của xã hội, Đức Phật 
giảng giải cho biết từ khi mới phát sanh lên quả địa cầu rồi 
dần dần nảy sanh ra dòng vua, quan, bà-la-môn, thương gia 
và nô lệ. (Theo Tam tạng quyền 18, trang 161-198 trong 
Aggañña Sutta — Thượng đỉnh kinh của Trường A hàm, 
Thượng đỉnh kinh có nghĩa là “điều cao quý nhất không chỉ 
sánh bằng”). 

Đức Phật đã tỉnh giác vô minh, thấy rõ mọi sự vật bằng nhãn 
tuệ (pañña cakkhu) đúng theo thật tướng rồi Ngài mới giảng 
giải lại cho chúng ta cùng hiểu biết. 


4 


Thấy có rất nhiều người vì hiếu kỳ hay tò mò mà tìm đến 
sự sơ khai của vũ trụ và hàng rào giai cấp của xã hội nên bàn 
tăng có gắng phiên dịch soạn ra theo Kinh Pali để cung hiến 
cho quý vị độc giả thêm một vài tia sáng dé làm tài liệu trong 
việc sưu tầm Phật giáo. 

Do quả phúc của sự biên soạn và án tống quyền kinh Hàng 
rào giai cấp này, bàn tăng xin thành tâm hồi hướng đến thầy 
tổ, song thân và bà Mai Thị Hiền, luôn cả cho chúng sanh 
trong ba giới bốn loài đều đồng được thọ hưởng tùy ý. 


Mong cầu cho vạn vật được thái bình 

Nam mô bôn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Rất mong thay! 

Bhikkhu Naga Maha Thera — Tỳ khưu Bửu Chon 


Мата Tassa Bhagavato Агаһаіо Samma Sambuddhassa 


Xin thành kính làm lễ đến Đức Thé Tôn, Ngài là bậc А la 
hán, là bác Chánh biên tri. 


I. Nguyên Nhân Đức Phật Giải Về Hàng Rào Giai Cấp 
Của Xã Hội 
(Tam tạng quyển 18, trang 161) 


Ta có nghe như vầy. Một thuở, Đức Phật ngự tại chùa 
Đông Phương (Pubbãrãma) của bà Уіѕакћа gần thành Xá 
Vệ (Sāvatthī), trong lúc ấy có hai ông sa di tên là Vãsettha 
và Brahadvãja đang thọ pháp hành phạt dé tu lên tỳ khưu!. 


Khi ấy trong buổi chiều, Đức Thế Tôn vừa mới định và đang 
đi kinh hành gần bóng chùa ở ngoài trống. Hai ông sa di liền 
rủ nhau lại đảnh lễ Đức Phật và tính may ra mình nghe được 
Pháp. Hai ông đồng ý đến đảnh lễ xong đi theo sau Ngài. 
Đức Phật hiểu ý bèn dừng chân lại mà hỏi rằng: “Này 
Vãscttha và Brahadväja, các ngươi là dòng giống Bà-la-môn 
bỏ đi xuất gia theo Phật giáo, vậy chớ nhóm Bà-la-môn 
không có chửi mắng các ngươi sao?” Hai ông sa di liền bạch 
rằng: “Bạch Đức Thế Tôn họ chửi mắng chúng tôi đủ điều 
thậm tệ”. 


— “Họ chửi măng như thê nào?” 


! Hai ông sa di này là con nhà đại bá hộ đã bỏ theo đạo Bà-la-môn, khi nghe 
được pháp Phật xin xuất gia sadi. Theo luật, người ngoại đạo muốn tu lên tỳ 
khưu phải chịu theo pháp hành phạt trong một thời gian ba tháng xong mới 
cho lên tỳ khưu vì trước đã xu hướng theo ngoại đạo. Sự cho hành phạt ấy, 
Đức Phật tùy theo người, có người không cần phải hành phạt cũng cho tu 
được, là người nào khi nghe pháp xong được đắc quả thánh thì khỏi cần hành 
phạt. 


6 


— “Bạch Đức Thé Tôn, họ nói rằng: “chỉ có dòng Bà-la-môn 
là quí phái, cao thượng, trong sạch, bọn khác đều thấp hèn, 
nhơ bần. Bà-la-môn là nguồn cội, là con cháu từ Trời Phạm 
Thiên sanh ra, các người lại bỏ dòng cao thượng theo dòng 
thấp hèn?, bọn Sa-môn đầu trọc là kẻ bình dân, là bọn Ma 
vương, như vậy không tốt đẹp, xứng đáng đâu.” Bạch Đức 
Thé Tôn, họ chửi mắng chúng tôi đủ điều thậm tệ như thế.” 


— “Này hai ông sa di, nhóm Bà-la-môn vì không biết rõ từ sơ 
khai phát sanh lên vũ trụ và xã hội nên mới cô chấp như vậy. 
Cho dòng Bà-la-môn là con dòng cháu giống của Trời Phạm 
Thiên! Thật ra, như các người đã thấy, các phụ nữ Bà-la-môn 
cũng có kinh kỳ, có thai, đang sanh con, đang cho con bú, 
cũng sanh nhóm Bà-la-môn ra bằng sản môn (уоп). Nhưng 
mà nhóm Bà-la-môn ấy lại nói ngược rằng “là con cháu của 
Trời Phạm Thiên", nói như vậy là phản phúc, phi báng, nói 
láo với Trời Phạm Thiên, họ sẽ chịu những tội lỗi nặng nề 
không sai. 


Này hai ông sa di, trong thế gian này có bốn dòng là: vua, 
bà-la-môn, thương gia và nô lệ. Dầu cho ngươi dòng Vua mà 
sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, nói đâm thọc, nói độc ác, 
nói viễn vông vô ích, là người tham lam, sân hận, tà kiến, si 
mê cũng có. Như vậy các pháp nào là pháp ác (akusala) cũng 
Кё là ác, tội lỗi, không nên thực hành, là pháp đen tối, không 
cao thượng mà các bậc trí tuệ hằng chê Баі, khinh bỉ. Các 
pháp ấy có người trong dòng Vua cũng làm. 


Này hai ông sa di, dầu cho dòng Bà-la-môn, dòng thương 
gia, dòng nô lệ có người cũng hành vi các pháp ác ау. Dâu 


2 Quan niệm này bên xứ ta còn nhiều vì cho mình là cao thượng, lớn đại hơn 
người rôi khinh miệt phe phái khác cho là thâp hèn hơn mình. 


7 


cho hạng người nào hành theo pháp ấy cũng gọi là pháp ác 
cả. 

Hơn nữa, dầu cho một nhóm người trong dòng Vua mà 
không sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói láo, nói đâm ос, nói 
độc ác, nói viên vông vô ích, không tham, không sân, không 
si mê tà kiến cũng có vậy. Pháp nào gọi là pháp thiện 
(kusala) cũng gọi là thiện, vô tội, nên hành theo, rất cao 
thượng, sáng suốt mà các bậc trí tuệ thường tán dương khen 
ngợi... Dầu cho bà-la-môn, thương gia, nô lệ có người cũng 
hành vi theo các pháp thiện ấy. Dầu cho hạng người nào hành 
theo pháp thiện ấy cũng gọi là pháp thiện cả. 

Như vậy thì bốn hạng người thực hành lộn xộn cả ác lẫn 
thiện cũng có. Nếu như nhóm Bà-la-môn cũng hành cả ác 
lẫn thiện mà có nhóm Bà-la-môn dám nói rằng: “Chỉ có dòng 
Bà-la-môn là cao thượng quý báu, trong sạch, là con cháu 
của Trời Phạm Thiên", nói như vậy các bậc thiện trí thức 
không bao giờ đồng ý, nhận định, khen ngợi họ được. Tại 
sao vậy? Vì bốn hạng người ấy, dầu cho hạng nào xuất gia 
tỳ khưu đã xa lia tất cả phiền não, diệt hết pháp “trầm luân’ 
(asava), phạm hạnh đã tròn đủ, ái dục cột trói trong các cảnh 
cũng không còn, đã giác ngộ, đã hoàn toàn giải thoát, thì 
hạng người ау dầu cho là đòng nào cũng rõ ràng là cao 
thượng hơn tất cả các dòng khác theo đúng chân lý. 

Này hai ông sa di, bởi vì đức lành là pháp cao thượng hơn 
hết của nhân loại trong đời này và đời vị lai. Này hai ông sa 
di, đức Vua Ba Tư Nặc (Pasenadi Kosala) biết rõ Như Lai 
là bực quý phái của dòng Thích Ca đi xuất gia. Bao nhiêu 
người trong dòng Thích Ca đều kính nê lễ bái đức Vua Ba 
Tư Мас hết thảy, nhưng đức Vua lại lễ bái kính né, yêu quý, 
tiếp rước Như Lai vì Ngài nghĩ rằng: “Sa-môn Gotama là bực 


8 


trong sạch, có nhiều sức lực (huệ lực và giải thoát), màu da 
tươi tốt, có nhiều oai lực, còn ta thì mỗi mỗi đều thua kém 
hơn Ngài”. Vì vậy mà đức Vua mới cung kính, lễ bái, quý 
mến, cúng dường những Đức lành ау. Nếu nói rộng ra, người 
nên hiểu rằng: “Đức lành là pháp quý báu cao thượng hơn 
hết của nhân loại trong đời này và đời vị lai’. 

Này hai ông sa di, các người dòng giống khác nhau, gia đình 
tên tuôi cũng khác nhau vào xuất gia, néu có người hỏi mấy 
ông là dòng chi, thì các người nên trả lời rằng: “Chúng tôi là 
dòng Thích Са”. 

Nếu ai có đức tin chắc chắn in sâu trong đạo lý của Như Lai, 
người ấy dầu cho Sa-môn, Bà-la-môn, Chư Thiên, Phạm 
Thiên hoặc một nhân vật nào cũng không thể làm cho họ 
thay đôi lời nói cách khác được, nhưng họ vẫn nói: “Tôi là 
con cháu dòng Thích Ca, Pháp bảo sanh ra chúng tôi và là 
người hưởng ола tài của Pháp Бао’. Tại sao Như Lai nói như 
vậy? Vì tiếng Pháp thân, Phạm thân hoặc Pháp tướng, Phạm 
tướng cũng đều là danh từ chỉ định của Như Lai cả. 


9 


П. Nguyên Nhân Phát Sanh Lên Bốn Dòng (Hàng Rào 
Giai Cấp) 

Này Уаѕећа và BrahadvaJa, có một khi quả địa cầu này 
vì quá lâu đời mà phải tiêu hoại một lần. Trong khi quả địa 
cầu đã bị tiêu hoại thì phần nhiều chúng sanh đều sanh về 
cõi trời Sắc giới tên là АЪћаѕѕага Brahma’? do tâm thiền định, 
có phi lạc làm vật thực, có hào quang trong người túa ra, bay 
trên hư không, ở trong đền dài tốt đẹp, sông thật lâu đời. 


Rồi một khi quả địa cầu này vì quá lâu đời, cấu thành lại 
đang khởi sanh lên, khi đó chúng sanh trên cõi trời 
Äbhassara Brahma hết tuổi thọ phải sa doa xuống cõi trần 
gian này sanh làm người nhưng sanh lên do tâm thiền định!, 
có phi lạc (pīti) làm vật thực, cũng có hào quang phóng ra, 
bay trên hư không, ở trong đền đài tốt đẹp, sống thật lâu đời. 


Trong khi quả địa cầu đang cấu tạo, toàn quả địa cầu trước 
đều tan ra thành một khối nước, tối mù mịt, không có nhật, 
nguyệt và các vì sao, không có ngày, đêm, tháng, năm, mùa 
tiết, kẻ nam, người nữ cũng không có rõ rệt. Chúng sanh ấy 
chỉ gọi chung là chúng sanh vậy thôi. Sau ấy một thời gian 
thật lâu đời, quả địa cầu lần lần nổi lên trên mặt nước một 
chất hình như sữa nóng, có hương vị ngọt ngon, thơm tho, 
màu trắng tươi đẹp như sữa trong và đặc lại ngọt như mật 
ong. Khi ây có một chúng sanh tánh hiểu kỳ mới láy ngón 
tay trỏ quẹt chất đất ấy liễm thử coi, chất vị ấy thắm nhuần 
khắp châu thân, người ấy lấy làm sung sướng đồng thời sự 
ham muốn vị trần cũng phát sanh lên. Các chúng sanh khác 


3 Cõi trời này của người đắc nhị thiền bậc cao, khi vũ trụ tiêu diệt, mấy cõi trời 
bậc dưới đều tiêu hoại cả. 

4 Chúng sanh trong thời kỳ đầu tiên (pathama kala) có thê sanh lên bằng tâm 
thiền định nên tự hóa thân sanh ra. Vì vậy mà bộ phận nam nữ không rõ rệt. 


10 


thấy vậy cũng bắt chước làm theo thì sự sung sướng và thỏa 
thích vị trần ấy cũng phát sanh lên іп nhau hết ау. Từ đó 
trở đi đều lẫy chất ау vò viên lại mà chi độ, khi lấy chất đất 
ду mà ăn vào thì hào quang trên mỗi người đều mát hết, khi 
hào quang đều mất đi thì mặt nhật, mặt nguyệt và tinh tú 
cũng phát sanh lên. Lúc ấy ngày, đêm, thượng quyên, hạ 
quyên, tháng, mùa tiết, năm cũng phát sanh lên rõ rệt. Này 
hai ông sa di, sự cấu tạo khởi hành lên vũ trụ như thế ду. 


Chúng sanh ấy vẫn lấy chất trên mặt địa cầu йу mà nuôi sóng 
trong thời gian thật lâu. Vì thọ thực chất ấy mà thân hình trở 
nên cứng răn, màu sắc khác nhau cũng phát sanh lên. Có 
người thì màu sắc tốt đẹp, có người màu sắc xấu Xa, chúng 
sanh nào có màu sắc tốt đẹp lại khinh khi người có màu sắc 
xấu xa°. Khi chúng sanh ấy ngã chấp, khinh bỉ người xấu xa 
hơn mình thì hương vị ngon ngọt của quả địa cầu lại mất hết 
đi. Chúng sanh ấy mới tụ họp nhau lại йё than phiên: “Ôi! Vị 
trần ngon ngọt của chúng ta đâu! Ráng tìm lại phương pháp 
tối сб йу nhưng vật đã qua rồi dễ nào tìm lại đặng'. 

Này hai ông sa di, kế đó lại có một thứ nắm mọc lên màu 
thật trong sạch, mùi vị ngon ngọt, giống như sữa đặc hoặc 
như mật ong, khi đó chúng sanh ấy mới nhó nắm ấy làm vật 
thực trong thời gian thật lâu, vì càng thọ vật thực thô sơ thì 
thân thê lại càng cứng rắn biến chuyên ra khác nhau, kẻ trắng 
người đen, kẻ tốt người xấu lại càng rõ rệt lên thêm. Cũng 
không bỏ thói quen, chúng sanh nào tốt đẹp thì ngã chấp, 
khinh khi người xâu xa, vì vậy mà nắm đất á ау lại mát hết đi. 
Kế đó, lại có một thứ dây giống như rau muống (padalata) 
mọc lên cũng có mùi vị ngon ngọt như sữa hay mật ong. 


5 Đây là nguyên nhân йё lần lượt phát sanh lên phiền não. 


11 


Chúng sanh ấy lại nhó thứ dây ấy đó ăn và sống một thời 
gian thật lâu, vì ăn vật thực càng thô sơ thì thân thể lại càng 
cứng rắn bién chuyên ky dị khác nhau. Cũng như trước, ngã 
chấp khinh khi, chê bai lẫn nhau mà thứ dây như rau muông 
ấy lại mất đi. Chúng sanh ấy cũng tụ nhau than phiền như 
trước kia. Kế đó có một thứ lúa sali mọc lên, không có vỏ 
tráu và cám bao ngoài, chỉ trỗổ ra gạo tráng sạch có mùi vị 
thơm tho. Chúng sanh ấy mới hái ăn nhưng hái sớm mai thì 
chiều lại mọc đầy đặc trở lại, hái chiều thì sáng ra cũng y 
như cũ vậy. Sống như vậy một thời gian thật lâu. Vì thọ vật 
thực càng thô sơ thì thân thể càng biến chuyển ra khác, bây 
giờ bộ phận nam nữ phát sanh rõ rệt. Lẽ dĩ nhiên con người 
cô ấy chưa có y phục, lại có bộ phận nam nữ khác nhau coi 
lạ nên họ nhìn lẫn nhau không mãn nhãn. Vì sự nhìn lâu quá 
độ mà sự nóng nảy bực bội và tình dục cũng phát sanh lên, 
vì vậy mà chúng sanh â ау mới hành dâm với nhau. Trong lúc 
йу có bọn người khác thấy vậy bèn lấy đất liệng, hốt cát rải 
lên và nói răng: “Này các người yêu quái, kỳ cục, buông nhau 
ra, rời nhau ra đi, sao đám làm điều kỳ dị đến người khác 
như thé ау”. Này hai ông sa di, thuở ấy người nào làm điều 
kỳ cục (hành dâm) như vậy, người ta cho ràng “là chuyện phi 
pháp’ nhưng trái lại trong thời kỳ hiện tại người ta cho rằng 
“đó là điều rất hợp pháp’ vậy. Nếu bọn nào hành dâm như 
vậy rồi thì không đám vào trong xóm hoặc trong làng hai, ba 
tháng. Khi chúng sanh nào ham mê trong sự hành dâm quá 
độ rồi thì bèn nảy sinh ra ý định dé làm chỗ che đậy cho kín 
đáo (đây là nguyên nhân đầu tiên làm cho con người lo cất 
nhà để che đậy sự xấu xa ấy). 


Này hai ông sa di, thuở ấy lại có một người tánh lười biếng 
mới suy nghĩ như vây: “Ta đi hái lúa sāli sớm mai, chiêu như 


12 


vậy làm cho cực nhọc lắm, thôi vậy thì ta nên hái một lần để 
dùng luôn sớm mai và chiều cho tiên’. Tính xong lại thực 
hành như thế ấy. Có chúng sanh khác đến rủ người ấy đi hái 
lúa, khi nghe y trả lời như vậy thì cũng bắt chước theo rồi 
lần lần hái để dành thêm lên hai, ba, bốn ngày. Có người 
khác nữa lại muốn hái dé dành cho thật lâu hơn đến tám 
ngày. Khi chúng sanh ấy đua nhau hái để dành ăn cho được 
lâu, lúc bấy giờ lúa sāli ấy lại trở thành có cám và trâu bao 
bọc, hơn nữa chỗ nào gặt rồi thì không mọc lên nữa như mọi 
lần, mọc các chỗ khác lại thưa thớt, có bụi như bó lại. Lúc 
йу các chúng sanh mới nhóm hợp than phiền rằng: “Này các 
người ơi! Pháp ác, tội lỗi của chúng ta đã phát khởi lên, vì 
trước kia chúng ta sanh lên do tâm thiền định, có phi lạc làm 
vật thực, có hào quang, bay trên hư không, ở chỗ tốt đẹp... 
cho đến bây giờ chúng ta phải ăn lúa có cám và trấu, lúa lại 
ít mọc đó cũng do nơi pháp ác, xấu của chúng ta vậy. Thôi 
bây giờ chúng ta phải phân ranh ra để chia lúa cho mỗi 
người. Mọi người đều đồng lòng làm như уду’. Này hai ông 
sa đi, lúc ấy có một người tánh tham lam và liéng хао lấy 
phần lúa của mình đem đi giấu, mới lén lấy của người khác 
đem về chi độ. Mấy người khác bắt được mới quở trách rầy 
la rằng: “Người ơi! Người làm điều xấu quá, sao lại giấu của 
mình rồi ăn cắp của người khác mà ăn như vậy? Này người 
ơi! Người đừng làm như vậy nữa nghe không’. Người ấy hứa 
tôi không làm như vậy nữa đâu, thế mà đến lần thứ hai, thứ 
ba... y vẫn làm như vậy. Mọi người họ bắt y đặng và nói dạy 
như trên, có người không cần nói lại đánh vã liệng bằng đất 
hoặc đập bằng gậy, bằng roi. Này hai ông sa di, Кё từ đây, 
sự trộm cắp, sự mắng nhiếc, sự nói láo, sự đánh đập đã phát 
sanh lên rõ rệt. Lúc ду mọi người đều tụ họp lại bàn tính: “Vì 
bao nhiêu những điều xấu ác đã khởi phát đến chúng ta rồi, 


13 


vậy thì chúng ta nên chọn một người nào trong bọn để phân 
xử, гау Іа, диб trách người xâu йу mới được, phần chúng ta 
thì hùn lúa lại biếu cho người ấy dé họ giùm phân xử”. Tính 
xong mấy người ấy kiếm lựa một người tướng thật tốt, đáng 
trong sạch, có oai thế hơn hết5 và yêu cầu dé phân xử, гау la, 
quở trách, đánh đuôi giùm những người có thói xâu thì chúng 
sẽ biểu lúa sāli cho. Người ây cũng băng lòng nhận lãnh phận 
sự ấy”, từ ấy mọi người đều đem lúa cung hiến cho y. Này 
hai ông sa di, người ấy do quần chúng bầu cử, vì vậy mới có 
tiếng chỉ định đầu tiên phát sanh lên gọi là “Đại Bào’ (Maha 
Sammato), người ду vì lớn hơn hết trong những ruộng lúa ấy 
nên tiếng chỉ định thứ hai lại phát lên gọi tên là ‘Chúa TÊ’ 
(Khatriya). Người ấy vì làm cho mọi người vừa lòng hợp 
pháp nên có tiếng chỉ định thứ ba lại phát lên gọi là “Vua? 
(Raja), vì vậy mà những danh từ chỉ định “dòng Vua’ phát 
khởi lên như cách ấy. 


Khi ấy, có một nhóm trong chúng sanh mới nghĩ rằng: “Các 
pháp ác, tội lỗi như trộm cắp, nói láo, rầy la, quở trách, đánh 
đuôi đã phát sanh lên rõ rệt đến chúng ta. Vậy thì chúng ta 
ráng dứt bỏ xa tránh các điều tội lỗi ấy đi”. Vì vậy mới có 
danh từ chỉ định thứ nhất phát lên gọi là ‘dòng Bà-la-môn' 
(Brahmana). Các người ấy làm chòi bằng lá cây ở trong rừng 
sâu và nhìn vào đề mục, họ cũng không cân dùng đến lửa 
khói để nâu đồ ăn, cũng không có chày côi để giã gạo, cứ đi 
xin vật thực trong xóm trong làng mỗi bữa, khi đã thọ thực 
xong về chòi lá và nhìn vào đề mục thiền định. Có người 
khác thấy vậy mới nói với nhau: “Nè các người ơi, có một 


6 Chú giải: người ấy là Bồ tát tiền thân Đức Thích Ca. 
7 Đây đã khởi đâu hàng rào giai сар. Như vậy thì nhận thức rắng: con người 
tự mình bắt đâu thành lập một xã hội hêt sức dân chủ, vì hoàn cảnh bắt buộc. 


14 


nhóm người làm chòi lá ở trong rừng chỉ đi xin vật thực chi 
độ rồi cứ nhìn vào đề mục tham thiền. Này hai ông sa di, vì 
các người ấy cứ nhìn vào đề mục hoài như vậy nên mới có 
một danh từ thứ hai phát sanh lên gọi là “người tham thiền? 
(jhayika). Có một số người trong đó vì chán nản không thê 
ở trong rừng nữa mới trở vê vô xóm làng mà bày ra dạy các 
môn nghệ thuật và qui thuật (vedamanta) ròi lại trở về rừng. 
Khi mọi người khác thấy vậy mới nói như vậy: “Này các anh 
ơi, máy người này bây giờ không nhìn đề mục tham thiền 
nữa (lặp đi lặp lại như уду)’. Vì vậy mà mới nảy sanh ra danh 
từ thứ ba gọi là ‘không tham thiền' (ajjhāyikā). Này hai ông 
sa di, lúc áy sự dạy các môn nghệ thuật người ta cho là thấp 
hèn, nhưng bây giò người ta lại cho là cao thượng. Cách phát 
sanh lên của dòng Bà-la-môn đúng theo sự thật của chúng 
sanh và đúng theo hợp pháp không sai vậy. Vì đức lành là 
pháp cao thượng hơn hết trong dân gian trong kiếp này và 
trong đời vi lai. 


Này hai ông sa di, trong hạnh chúng sanh ấy, người ưa thích 
đường tình dục vợ chồng và làm công việc kia nọ, vì vậy mà 
nảy sanh ra danh từ “dòng Nông dân hay Thương mãi" 
(vessa) như thế ấy. Trong hạng người đó lại có những người 
muốn đi công làm mướn cho người khác, vì vậy mà nảy sanh 
ra “dòng Nó lệ hay Tôi 10” (sudda). Sự phát sanh lên những 
danh từ của các dòng đúng theo sự thật do sự hành động của 
chúng sanh rất hợp pháp không sai vậy. 
Này hai ông sa di, sự phát sanh lên bốn dòng giống như thế 
йу, thì ra đức lành là pháp rất cao thượng hơn hết trong dân 
gian đời này và đời vi lai. 

Này Vasettha và Brahadvaja, có khi hạng vua chúa chán 
nản phận sự của mình, bỏ đi xuất gia, ý nguyện muốn làm 


15 


một bực Sa-môn. Hạng bà-la-môn, hạng thương gia, hạng nô 
lệ có khi cũng chán nản pháp hành của mình bỏ đi xuất gia, 
ý định làm một bực Sa-môn. Vì vậy mà sự phát sanh lên 
“dòng Sa-môn" (người tu) rõ rệt đúng theo sự thật. 


Này hai ông sa di, cũng có ít hạng người trong dòng Vua, 
Bà-la-môn, Thương gia, № lệ thực hành thân, khâu, ý ác, tà 
kiến, có chấp sự thực hành của tà kiến, vì vậy mà sau khi 
chết phải sanh vào cảnh súc sanh, пра quỷ, atula và địa ngục. 
Chàng phải vậy thôi mà dầu cho hạng Sa-môn (người tu) mà 
thân, khẩu, ý ác, tà kiến, сб chấp sự thực hành của tà kiến, 
thì khi quá vãng cũng phải sa đọa vào trong khổ cảnh ấy. 
Này hai ông sa di, cũng có hạng người trong dòng sa-môn, 
vua, bà-la-môn, thương gia và nô lệ гапе trau dòi cho thân, 
khẩu, ý trọn lành, có chánh kiến, chấp sự thực hành theo 
chánh kiến, vì vậy mà khi lâm chung được sanh về nhàn cảnh 
hoặc cõi thiên đường. Này hai ông sa di, cũng có hạng người 
trong dòng sa-môn, vua, bà-la-môn, thương gia và nô lệ có 
thân, khâu, ý nửa thiện nửa ác (là khi thiện khi làm ác), kiến 
thức lộn xộn, khi tà khi chánh, chấp theo sự thực hành nửa 
tà nửa chánh ấy, vì vậy mà sau khi chết phải thọ khi vui khi 
khổ lẫn lộn nhau. Này hai ông sa di, cũng có hạng người 
dòng Sa-môn, Vua, Bà-la-môn, Thương gia, Nô lệ là người 
ráng thu thúc thân, khẩu, ý do nhờ thực hành theo “Thất giác 
chỉ? (Bodhi pakkhiya dhamma)Š mà đắc đạo quả và nhập 
Niết-bàn trong kiếp hiện tại. Này hai ông sa di, trong bốn 
dòng này chỉ có dòng nào là Tỳ khưu là bực Ứng cúng, trong 
sạch, diệt tận các pháp trầm luân, mười sáu phận sự và phạm 
hạnh đã hành xong, đã trút xong gánh nặng, đã dút hết ái dục 


š Thất giác chỉ hay là 7 phần trạch pháp là: 1) tứ niệm xứ, 2) tứ thân túc, 3) tứ 
chánh cân, 4) ngũ căn, 5) ngũ lực, 6) thật bô đê phận, 7) bát thánh đạo. 


16 


cột trói trong các cảnh, đã giác ngộ, đã giải thoát, Như Lai 
cho dòng đó là cao thượng, quý báu hơn tất cả các dòng, 
đúng theo chân lý và rất hợp pháp vậy. 
Như vậy thì “Đức lành” là pháp cao thượng hơn tất cả dân 
gian trong đời này và đời vị lai. Dầu cho trời Phạm Thiên tên 
Ѕапаһћкитага cũng có câu kệ như уду: 


“Vua là dòng cao thượng hơn hết trong dân gian. 


Bực đã đây đủ minh hạnh? thì cao thượng hơn tất cả Chư 
Thiên và nhân loai”. 


Bài kệ của Ѕапаћкитага nói thật hay, thật đúng, có nhiều sự 
lợi ích, Như Lai cũng nhìn nhận như vậy”. 

Khi Đức Thế Tôn giảng xong “Hàng rào giai cấp của xã 
hội", hai ông sa di, Vasettha và BrahadväJa rât thỏa thích lời 
Ngài đã giảng ây. 


Soạn xong tại Ph.Penh, mùa hạ năm Тап Sửu PL. 2505 - 
DL 1961 


— Dứt tác phẩm Hàng rào giai cấp — 


9 Vijjā Minh có 2 hoặc 8 là: túc mạng minh — bubbe піуӣѕа-пиѕѕай vijjã, sanh 
tử minh hay là nhãn minh — cutupapäta vijjā, lậu tận minh — äsavakkhaya 
vijjã, néu nói 8 thì thêm 5 cái nữa là: Minh sát minh — vipassanã vijjã, phân 
tâm minh — manomayiddhi vijjã, thần thông minh - iddhi vidhi vijjã, nhỉ 
minh — dibbasota vijjā, tha tâm minh — cetopariñña vijjā carana. Hạnh có 15 
là: thu thúc trong giới hạnh, thu thúc lục căn, tri túc sự ăn uống, qthường hay 
thức (là ít ngủ), đức tin, ghi nhớ, hồ thẹn, ghê sợ tội lỗi, nghe. nhiều học rộng, 
tinh tán trí tuệ, đắc 4 cõi thiền là: sơ thiền, nhị thiền, tam thiên, tứ thiền. 


